Đường vào cỏi Phật qua 
Thơ Văn xưa 


Quách Thanh Tâm 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Đường vào cỏi Phật qua Thơ Văn xưa 





Quách Thanh Tâm 
Đường vào cỏi Phật qua Thơ Văn xưa 


Đặt một tựa bài vừa mơ hồ và vừa đèo bồng như thế, không 
phải là một sự vô tình hay cầu kỳ của người viết. Thực ra đó 
là biểu hiện của một thái độ vô cùng dè dặt của tôi. Tôi đến 
với văn học của giai đoạn lịch sử nầy chỉ là một sự ngẫu 
nhiên, không định trước và không được toan tính chuẩn bị 
đầy đủ. Vì thế khi mạo muội trình ra những nhận xét của 
mình, tôi làm việc nây với tất cả sự khiêm nhường 

của một người đang "tâm sư học đạo ", đang đón chờ những 
âm vang phong phú hơn. 

Thời đại Lý-Trần kéo dài từ thế kỷ X đến hết XIV, nhưng nó có 
nhiều giai đoạn, tùy theo góc độ nhìn. Bởi thế, cái mơ hồ đã 
nêu trên là muốn cho thời điểm luận bàn cũng như mặt tiếp 
cận không có một ranh giới tỏ rõ. Vì văn chương cũng như 
văn học, vừa là tiếng nói vừa là sản phẩm của thời đại 
không thể như thế được. Tôi có thể lồng đối tượng nghiên 
cứu vào một giai đoạn thời gian (văn học thế kỷ X vv...), 
nhưng giới hạn nầy có ý nghĩa gì đến những đối tượng 
không dứt đoạn hẳn với một thế hệ nào nhất định, mà nó có 
thể tồn tại, biến dạng, nhưng vẫn còn giữ được cái cốt lõi 
nguyên sinh từ thế hệ nầy sang thế hệ khác, để hun đúc cho 
sự hình thành của cá tính một cộng đồng, của đặc thù một 
dân tộc, của khí thiêng một đất nước, của tinh túy một nhân 
sinh hay vũ trụ quan ? 

Gọi là văn học (1) Lý-Trần là cố ý gắn liền lịch sử văn học với 
lịch sử chính trị, mặc dù " tự thân nó không nói lên điều gì 


về văn học " (Lê Trí Viễn : Đặc trưng văn học trung đại Việt 
Nam, 18) (2). Còn ghép giai đoạn văn học nầy vào một thời 
kỳ trung đại là một lập trường nghiên cứu có thể tự bào 
chữa nếu cách dùng từ và cách tiếp cận tránh né được 
những sự nhầm lẫn có thể có giữa Âu Tây và đặc thù của lịch 
Sử văn học Việt Nam. 

Đặt văn học mà tôi sẽ bàn đến trong bài nầy dưới danh đề " 
Lý-Trần " là một ngụ ý đễ nhấn mạnh vai trò của giai cấp có 
thể gọi là trí thức từ vua chúa, hoàng gia, đến tu sĩ trong 
tiến trình của giai đoạn văn học thành văn nầy. Nói thế 
không có nghĩa là nhân dân không tham dự vào công việc 
ấy. Nhưng tất cả các bài viết về lịch sử văn học từ trước đến 
nay đều nhấn mạnh đến sự thiếu thốn, mất mát về tư liệu 
liên quan đến khía cạnh nầy của vấn đề. Sự dè dặt của tôi 
một phần lớn là do sự kiện trên gây ra. 

Các yếu tố kinh tế, xã hội, lịch sử, địa lý đã bộc lộ rành rành 
qua những tác phẩm của thời kỳ nầy, may mắn còn giữ lại 
được. Và mặc dù văn học dùng chữ viết ta (nôm) không còn 
đễ lại một số lượng sáng tác đáng kể, và mặc dù các tác 
phẩm còn lại phần lớn được viết bằng chữ Hán, văn học 
trong giai 

đoạn lịch sử nây đã góp phần tích cực vào hành trình tâm 
linh Việt nam, vào xây dựng cá tính tư tưởng, tâm hồn Việt 
Nam. Văn học thời nầy đã được sáng tác trong một bối cảnh 
văn học, tư tưởng, tâm linh đặc thù. 

Bối cảnh văn học : Tác gia là thiền sư dùng chữ Hán 

Chữ nôm xuất hiện tự bao giờ ? 

Ta không thể lấy thời điểm việc Hàn (Nguyễn) Thuyên dùng 


văn tế nôm diệt cásấu năm 1282 làm khởi điểm cho sự xuất 
hiện chữ nôm. Nó chỉ có tính cách tượng trưng khẳng định 
một quá trình hình thành đã có từ trước. 

Nhiều nhà học giả đã khẳng định sự ra đời của lối viết nầy 
vào thế kỷ X-XV (3), với nhiều giai đoạn : cuối thế kỷ thứ X 
chữ nôm được dần dần hình thành, thế kỷ thứ XI, XII, nó tiếp 
tục phát triển, tự hoàn chỉnh, cuối thế kỷ XIII cơ bản được 
hoàn chế thực sự. Nhưng những văn phẩm, tư liệu còn lại 
hiện nay rất hiếm hoi : bia chữ nôm Tam Nông, Yên Lãng 
(Phú Thọ), Hộ Thành Sơn (Ninh Bình), bài viết trên chuông 
chùa Pháp Vân, Đồ Sơn... Về các sáng tác khác, nếu phải đợi 
đến Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi ra đời vào giữa thế kỷ 
thứ XV để có một bằng chứng văn nôm già dặn, thì biết bao 
nhiêu câu chuyện được lưu truyền về việc dùng chữ nôm để 
sáng tác : thơ phú Hàn Thuyên, thơ nôm trong Phi sa tập, 
thơ nôm Nguyễn Sĩ Cố, Tiều ẩn quốc ngữ thi tập của Chu 
Văn An...., nhưng nay văn bản đều không còn : 

" Chữ nôm lúc đầu chắc là một lối chữ được sản sinh ra và 
được sử dụng chủ yếu là ở nhà chùa, sản sinh trên cơ sở vay 
mượn các yếu tố chữ vuông Hán và phương thức cấu tạo 
của chữ Hán. Nhưng vì chữ nôm là thứ chữ dùng để ghi tiếng 
nói dân tộc, có khả năng phục vụ các nhu cầu biên chép, 
sáng tác văn học của dân tộc, nên nghiễm nhiên nó dần dần 
trở thành chữ viết của dân tộc, được mọi tâng lớp xã hội 
chấp nhận và góp phần vào sự xây đắp. Sự xuất hiện của 
chữ nôm đáng được coi như là một cái mốc lớn trên con 
đường tiến lên của lịch sử, và gia tàng văn bản chữ nôm 
cũng như bản thân chữ nôm đáng được coi như là một gia 


tài văn hóa quý báu của dân tộc...." (Nguyễn Tài Cẩn..., 
516). 

Ngay cả văn học chữ Hán, sự mất mát cũng không phải nhỏ. 
Ngoài những lý do thường nói đến như sự hủy hoại chứng 
tích văn minh Việt Nam của người nhà Minh, ngoài những 
vấn đề khó khăn liên quan đến việc tồn trữ bảo trì văn phẩm 
trong một môi trường nóng ẫm nhiệt đới, việc in ấn và phổ 
biến sáng 

tác trong thời kỳ nầy là một việc rất khó làm (4). Chỉ có nhà 
chùa hoặc triều đình mới có tương đối đầy đủ phương tiện. 
Sao, chép, lưu truyền trong dân gian một cách tất nhiên giới 
hạn cũng là những lý do tạo khó khăn cho việc nghiên cứu 
văn học. Đâu là nguyên bản, đâu là dị bản ? 

Chỉ trong lãnh vực thơ kệ (5), sáng tác của các nhà sư 
Khánh Hỷ : Ngộ Đạo Ca thi tập ; của sư Viên Thông-Bảo Giác 
: Viên Thông tập, Hồng chung văn bi ký, Tăng gia tập lục ; 
của sư Huệ Sinh đều thất truyền... Nhiều tác giả chỉ còn để 
lại một vài bài thơ, hai ba câu kệ (Đàm Cứu Chỉ ?- ?, tác 
phẩm còn 

lại một bài thơ, có kèm lời dẫn giải ; Từ Lộ : Đạo Hạnh ? 
-1117, tác phẩm hiện còn 4 bài thơ ; Hoàng Viên Học 1072- 
1136, hiện còn một bài thơ.... Thơ Văn Lý-Trần : TVLT, I, 253, 
343, 448) (6). 

Căn cứ vào hai tập tài liệu " Thiền Uyễn Tập Anh " (7) và " 
Thơ Văn Lý-Trần", tôi sẽ mạo muội đi vào thế giới thơ thiền. 
Vẫn biết rằng thời đại Lý-Trần là một " thời kỳ đấu tranh giữa 
nhiều trào lưu tư tưởng, nhất là giữa ba luồng tư tưởng Phật, 
Nho, Lão, nên thơ văn của thời đại nây cũng có những bộ 


phận không thoát khỏi mang màu sắc của các hệ thống tôn 
giáo khá đậm " (Thơ Văn Lý-Trần, I, 9), và dòng tư tưởng đã 
tiến triển đều đều, nhưng văn học cũng giúp ta định được 
trong chừng mực nào đó các mốc thời gian của sự diễn biến 
đó. 

Các màu sắc ấy có đi ra ngoài đời sống tâm linh của cộng 
đồng hay nó đã hòa huyện vào tâm thức của con người Việt 
Nam một cách trường tồn vĩnh viễn ? Những tác phẩm còn 
lại của giai đoạn lịch sử nầy tuy không viết bằng tiếng ta, 
nhưng không ai còn cho là không phải của ta nữa (8). 

Bối cảnh tư tưởng, tôn giáo, tâm linh : 

sự quan trọng của Phật giáo thiền tông. Từ các dòng Thiền 
Nam Phương, 

Quán Bích đến Thảo Đường, Trúc Lâm hay là từ sự tiếp thu 
bên ngoài đến việc xây dựng các dòng Thiền mang nhiều 
màu sắc Việt nam. 

Lịch sử Phật giáo Việt Nam đã xác định sự hiện diện rất sớm 
của đạo Phật trên đất Giao Chỉ (9). Nhưng mãi đến cuối thế 
kỷ VI mới bắt đầu có sự xuất hiện các dòng thiền. 

Dòng thiền Tì-ni-đa-lưu-chi (580-1216) 

Vinitarucci (Tì-ni-đa-lưu-chi), người Ấn Độ, dòng dõi Bà La 
Môn gốc Nam Thiên Trúc , vân du qua Trung Hoa, đến Trường 
An năm 562. Vì lúc bấy giờ có sự đàn áp Phật giáo tại Trung 
Quốc, ông đi về đất Nghiệp, miền Hà Nam gặp tổ Tăng Xán 
cũng đang ty nạn tại đây, và xin thụ giới cùng vị tổ thứ ba 
nầy của thiền tông Trung Hoa. Theo lời khuyên của Tăng 
Xán ông đi về phía nam, dừng chân lại đất Quảng Châu để 
dịch kinh, rồi vào đất Giao Chỉ vào năm 580 (10) trụ trì tại 


chùa Pháp Vân (11). Dòng thiền đầu tiên nầy đã truyền thừa 
trên đất Việt được 19 thế hệ từ Tì-ni-đa-lưu-chi đến Y Sơn 
(1216). Như thế tư tưởng Phật giáo, nhất là tư tưởng của 
Long Thọ bồ tát đã được nghiền ngẫm, lý giải, luận bàn 
trong các nơi tu hành của các thiền sư trên địa bàn châu thổ 
sông Hồng. Ngài Long Thọ (12) tên phạn Nagarjuna là tổ thứ 
mười bốn trong hai mươi tám vị tổ nối truyền chánh pháp 
của Phật ở Ấn Độ, sanh khoảng 160 sau C.N. người Nam Ấn 
(Vidharba : Tì-đạt-bà). Ngài là người dòng Bà La Môn, đã 
từng theo Bà La Môn giáo, sau theo Phật giáo, hành đạo chú 
trọng nhiều về thiền định, một đặc điểm của thiền Ấn Độ. 
Ngài rất nổi danh về phép thần thông, về lý mật ẩn. Ngài 
cũng chịu nhiều ảnh hưởng tư tưởng Bát Nhã. Ngài còn để 
lại nhiều bộ kinh, luận trong đó có bộ Trung quán luận 
(Madhyâmika-castra) mở đầu bằng bài kệ " tám không " : 
không sinh không diệt, không thường không đoạn, không 
một không khác, không đến không đi. Thiền Nam Phương 
chú trọng nhiều về thực hành và thiên về thần bí (Nguyễn 
Lang, I, 95), nặng ảnh hưởng Ấn Độ, thuộc Phật giáo đại 
thừa (Nguyễn Lang,Il, 133). Nhưng không phải thế mà các 
vấn đề siêu hình, thân tâm không được bàn đến. Tuy nhiên, 
tinh thần bất lập văn tự, đặt trọng tâm vào việc truyền tâm 
ấn, có khuynh hướng nhập thế, dùng phong thủy, sấm vĩ, đã 
ghi dấu ấn trong không khí của đời sống tâm linh còn phảng 
phất lại qua tiểu sử của các thiền sư, cũng như qua các văn 
học còn lại. 

Những bài kệ của các môn đệ, tiếp tục khơi sáng ngọn đuốc 
của tổ Tì-ni-đa-lưu-chi đã bàn nhiều đến chân tâm đến thực 


tướng của các pháp mà người hành đạo chỉ có thể nhập vào 
khi trí tuệ Bát Nhã được bừng sáng. Các bài kệ còn lưu lại 
cho chúng ta nghe được tiếng nói vừa ngắn gọn vừa hàm 
súc của lời các tổ dặn dò. 

Dòng thiền Quán Bích (826-1221) 

Dòng thiền nầy còn được biết dưới tên của người sáng lập là 
thiền sư Vô Ngôn Thông hay Bất Ngữ Thông (Truyền Đăng 
Lục). Ngài là người Quảng Châu, vì ít nói nên được người 
đương thời tặng tên hiệu trên. Ít nói vì tính tình, mà còn là 
một thái độ hiểu đạo và hành đạo của ngài vì thiền " là một 
sự tỉnh thức, sự sinh hoạt trong thế giới thực tại, chỉ có thể 
thể nghiệm mà không thể đàm luận và giảng giải " (Nguyễn 
Lang, I, 167). Ngài là đệ tử của thiền sư Bách Trượng (13) 
mà Bách Trượng tuy là môn đệ của dòng Nam tông, nhưng 
địa bàn hoằng pháp được phát triển về phương bắc, hai phái 
Lâm Tế và Qui Ngưỡng đã tận lực truyền bá thiền tại phương 
Bắc, có lẽ vì thế mà có sách đã ghi là Bắc Tông (Di tích lịch 
sử văn hóa Việt Nam, 371) (14). Ngài đến Bắc Việt vào năm 
820 trụ tại chùa Kiến Sơ (15). Tôn chỉ của dòng thiền nây 
vẫn nhằm vào đốn ngộ căn cứ trên quan niệm tâm địa, bản 
nguyên vạn pháp (tâm địa bản nguyên) mà khi đã khai 
thông được thì đoat đến giác ngộ. " Tức tâm tức Phật ", tâm 
là Phật, pháp là Phật, tất cả những gì từ tâm địa phát sinh 
đều là Phật một khi đã giác ngộ (Nguyễn Lang, I, 179). Thiền 
phái nầy còn nhấn mạnh đến sự tự lực để đi đến giác ngộ. 
Tự lực tự tiến, lấy tính không làm căn bản luận siêu hình, 
nhưng lúc nào cũng lập luận bằng những hình ảnh ví dụ của 
đời sống thực tại. 


Nhưng trong suốt thời gian hoằng truyền trong nhiều thế kỷ 
của Phật giáo thiền tông, ảnh hưởng của Mật giáo và Tịnh 
độ giáo được thể hiện nhiều qua các bài kinh kệ của các 
thiền sư. 

Tịnh độ truyền pháp môn vãng sinh tịnh độ lấy Phật thuyết 
vô lượng thọ kinh, Phật thuyết quán vô lượng thọ kinh, Phật 
thuyết A Di Đà kinh và Vãng sinh tịnh độ luận làm căn bản 
giáo nghĩa. Tịnh độ khởi đầu từ Trung Hoa với Tụê Viễn (334- 
416) đời Đông Tấn, người sáng lập hội niệm Phật tại Lư Sơn 
(Giang Tây). Ngài còn sáng lập hội niệm Phật đặt tên " Bạch 
Liên Xã " vì trong ao trước chùa Đông Lâm có trồng sen 
trắng. Tại Việt nam chiều hướng tu tịnh độ ít nhất đã có từ 
nhà Lý (chùa Diên Hựu, hay chùa Một Cột, quận Ba Đình Hà 
Nội, xây dựng năm 1049 đời Lý Thái Tông, cầu Phật Quan 
Âm gia tăng tuổi thọ cho vua ; chùa được sửa lại đời Lý 
Thánh Tông năm 1080 để báo ân Phật Quan Âm cho con cầu 
tự). Nhưng Tịnh độ chưa phát triển mạnh vào thời đại nầy, 
tu thiền vẫn còn vững ưu thế hàng đầu. 

Mật giáo đại khái được thành lập đời Đường do Thiện Vô Úy, 
Kim Cương Trí và Bất Không đem từ Ấn Độ truyền sang 
Trung Hoa thành hệ thống riêng có tên là Mật Tông. Thiền 
Uyển Tập Anh không chép có vị sư nào thuộc Mật tông cả, 
chỉ chép là thiền sư Ma Ha tụng kinh Đại Bi Tâm chú và sư 
Vạn Hạnh chuyên học tập phép tổng trì tam ma địa (16) 
(TUTA, 182, 188), Không Lộ tu thiền, tu mật, cùng Giác Hải. 
Nguyễn Giác Hải ( ?- ?) và Thông Huyền chân nhân còn để 
lại truyền thuyết dùng pháp trị bệnh lạ cho Lý Nhân Tông. 
Những cột kinh ở Hoa Lư đã chứng minh sự thịnh hành của 


Phật phái nãy trên không gian kinh đô Việt xưa. Việc dùng 
pháp thuật, bùa chú, thân thông để trị bịnh, trấn an, giúp 
dân hay phục vụ cho một triều đại được TUTA ghi lại trong 
quá trình hành đạo của nhiều vị thiền sư (Đạo Hạnh, Không 
Lộ, Giác Hải...). Và những nét nầy cũng đã bộc lộ qua lời thơ 
tiếng kệ tạo ra một không khí huyền ảo, chớp nhoáng, như 
nửa mộng nửa tỉnh của thế giới Lão-Trang. Nhưng khi dùng 
sự biến thiên dời đổi để nói lên tư tưởng có-có, không-không, 
những vị thiền sư không gây ấn tượng tiêu cực, yếm thế mà 
trái lại đã tỏ ra một thái độ thanh thản điềm nhiên lâng lâng 
yêu đời cũa những người đã đạt được chính ngộ, trong trọn 
vẹn, vô thủy vô chung, vượt lên trên cái đổi dời của sắc 
tướng nhất thời. Yêu đời trong vô biên phật tính, trong vô 
tận vũ trụ cũng như trong tận cùng đáy lòng của từng cá 
nhân là lời dạy của Phật pháp đại thừa. Và lúc nào người 
hành đạo cũng phải tận dụng tâm lực của chính mình để giữ 
vững chân tâm bất biến, lung linh và mỏng manh, nhưng 
trong sáng như hạt sương mai đầu cỏ. 

Với dòng thiền Thảo Đường, Mật Tông càng được rỏ nét hơn 
nửa. Dòng thiền nầy đã phát triển trong suốt thế kỷ XI 
(khoảng sau 1069-1210) từ lúc thiền sư Thảo Đường thành 
lập tông phái truyền thừa qua sáu thế hệ với 19 vị thiền sư, 
trong đó có các vì vua như Lý Thánh Tông, Lý Anh Tông, Lý 
Cao Tông (theo Nguyễn Lang, I, 205-209). Thảo Đường huý 
là Trọng hiếu người Trung Hoa, là một trong những tù nhân 
mà Lý Thánh Tông đã bắt được trong cuộc đi đánh Chiêm 
Thành năm 1069, và được đưa đi phục vụ cho một vị tăng 
lục tại kinh đô. Sau khi biết rỏ trình độ thâm hiểu đạo pháp 


của Thảo Đừơng, Lý Thánh Tông phong ngài làm thiền sư trụ 
trì tại chùa Khai Quốc (Hà Nội). Ngài là môn đệ của thiền sư 
Tuyết Đậu-Minh Giác (980-1052), người đã làm hưng thịnh 
lại phái Vân Môn, một trong năm tông thiền Trung Hoa. 
Tuyết Đậu-Minh Giác là một vị bác học và còn có tài văn học 
và sáng tác. Thiền Thảo Đường có nhiều tín đồ phần lớn 
thuộc thành phần thượng lưu trí thức vua quan cư sĩ tại gia. 
Dĩ nhiên là với từng lớp trí thức ấy và ở vào thời điểm nầy 
(17), Khổng học đã có cơ thâm nhập Phật giáo. Khuynh 
hướng thi ca cùng những ảnh hưởng phong phú kia đã đem 
đến cho đời sống tâm linh lúc bấy giờ một sự sôi động nồng 
nhiệt qua các thơ, kệ, vấn, đáp mà chúng ta còn được 
thưởng thức trong thơ văn, nhất là qua các bài còn lưu 
truyền của sư Không Lộ và Giác Hải. Ảnh hưởng của phái 
Thảo Đường đến hai thiền phái Vô Ngôn Thông và Tì-ni-đa- 
lưu-chi qua bộ Tuyết Đậu Ngữ Lục đã là một bước đầu đưa 
đến thống nhất tông phái trên đất Đại Việt. Sự ra đời của 
dòng thiền Trúc Lâm là một chứng minh của chiều hướng ấy. 
Dòng thiền Trúc Lâm 

Đặc điểm đầu là dòng thiền phát xuất từ một vị trí địa lý xa 
kinh đô, trên núi Yên Tử (huyện Đông Triều, Quảng Ninh). 
Người sáng lập là thiển sư Hiện Quang (1184-1220). Sự 
tương phản giửa không khí trí thức thượng lưu của thiền 
phái Thảo Đường và lối tu khổ hạnh tịch mịch của sư Hiện 
Quang nói lên được sự đa dạng và khả năng lựa lọc, cải tiến 
của tư tưởng Phật giáo vào đầu thế kỷ XIII qua hành trạng 
của các thiền sư. 

Thiền sư Hiện Quang (Lê Thuần) được thiền sư Thường Chiếu 


thuộc phái Vô Ngôn Thông, trụ trì tại chùa Lục Tổ nhận làm 
môn đệ lúc mười tuổi. Nhưng nếu ngài thông hiểu tam giáo, 
ngài chưa kịp suy cứu yếu chỉ thiền tông thì thầy ngài đã 
tịch (1203). Và Hiện Quang đã lên đường tìm thầy học đạo, 
vào nơi yên tĩnh như núi Uyên Trừng phủ Nghệ An thụ giới. 
Chính ngài đã từng nói " Bồ Tát đường rộng, Phật giáo vô 
lường, lấy nhẫn nhục làm giáp trụ, lấy tinh tiến làm giáo 
mác... Ta sinh ra không ích gì cho ai, chỉ làm cho mọi người 
phải cung đốn... " (TUTA, 160). Cái tinh thần chuộng thanh 
bần, xa tục luy đã đưa ngài đến núi Yên Tử sống thanh đạm 
trong am tranh, khai sơn chùa Hoa Yên, và đã từ chối lời mời 
về kinh của Lý Huê Tông. Nhưng người chính thức dựng dòng 
thiền Trúc Lâm được sử ghi lại là vua Trần Nhân Tông (Trần 
kKhâm 258 - 1308), môn đệ của Tuệ Trung thượng sĩ (Trần 
Tung 1230-1290). Trần Nhân Tông là vị Trúc Lâm đệ nhất tổ 
còn được gọi là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, tổ thứ nhì là sư Pháp 
Loa (Đồng Kiên Cương 1281-1330), tổ thứ ba là sư Huyền 
Quang (Lý Đạo Tái 1251-1334). Lịch sử truyền thừa Trúc Lâm 
và danh sách các vị sư tiếp nối tu tại chùa Hoa Yên (theo 
Thiền Uyển Kế đăng lục của hòa thượng Phúc Điền in vào 
khoảng 1858) cho thấy sau Huyền Quang còn đến 15 vị nữa 
vào đời Trần, nhưng lịch kế thừa không được minh định 
chính xác. Và Hiện Quang người khai sơn chùa Hoa Yên, Yên 
Tử lại thuộc thiền phái Vô Ngôn Thông. Như thế tư tưởng của 
Phật giáo Việt Nam đã gần như liên tục trong thời gian. 

Sau Huyền Quang lịch sử truyền thừa không để lại đầy đủ 
chỉ tiết nữa vì khi Hồ Quí Ly đoạt ngôi (1400), hoàng gia và 
những người thân cận quyền thế đã vào nơi tu hành nầy để 


ẩn lánh, dấu danh. 

Sau khi Lê Lợi lên ngôi (1428), hoàng gia cũ, vì sợ triều đình 
mới truy nã đã trốn tránh trong rừng núi xa xôi hẻo lánh đến 
tận cực nam quốc gia thời bấy giờ, thay tên đổi họ, và dấu 
luôn cả tông phái của mình. Tài liệu về lịch sử Trúc Lâm mờ 
mịt từ Huyền Quang đến thế kỷ thứ XVI. Rất nhiều vị thiền 
sư tuy thuộc Trúc Lâm nhưng ẩn danh dưới dòng Lâm Tế. 
Trong thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, dòng Trúc Lâm bắt 
đầu tái hoạt động công khai trở lại bên cạnh các chúa 
Nguyễn, nhưng năm 1682 vì bị tình nghi có thiện cảm với 
các chúa Trịnh, nhiều thiền sư Trúc Lâm lại phải bỏ đi, lẩn 
tránh, và chúa Nguyễn Phúc Trăn (1687-1691) lại phải nhờ 
vào các sư người Trung Hoa dòng thiền Lâm Tế như Nguyên 
Thiều-Siêu Bạch về hoằng đạo. Vì thế mà ta có cảm giác là 
hai dòng Lâm Tế, Trúc Lâm không còn phân biệt nhau nữa. 
Vào thế kỷ XIX hai trường phái nầy được gọi chung là Liên 
Tông. Sau vì ky úy (Thiệu Trị húy là Miên Tông) tên trên đổi 
thành Liên Phái (18). Ngày nay thiền Trúc Lâm vẫn sống với 
dân tộc và vẫn hoạt động tâm linh cạnh các tôn giáo khác 
hay các tông phái khác. 

Tư tưởng và giáo lý Trúc Lâm dồi dào, đa giạng không thể 
nói hết được trong một bài viết nhỏ. Chỉ xin nêu ra đây một 
vài nét trường tồn đã dự phần vào sự đúc kết tâm hồn, tư 
tưởng dân tộc. Tiếp nối ý hướng dung hoà của Trân Thái 
Tông đã lộ rõ trong tác phẩm Khóa Hư Lục, tinh thần " hòa 
quan đồng trần ", thông triết lý cao siêu của Phật nhưng 
không tìm thú vui ở thoát ly trần thế của Tuệ Trung, Trần 
Nhân Tông người sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm, một vị 


vua dấn thân vào đời hoạt động tích cực đã dựng ra một nền 
Phật giáo nhập thế được quần chúng hâm mộ. Phật tức tâm, 
pháp cũng là tâm, mà pháp vốn không pháp thì tâm lại là 
không tâm. Mọi người đều có thể tự giác ngộ nhưng không 
nên cố truy tầm đối tượng như đã được nói lên trong bài kệ 
kết bài Cư trần lạc đạo : 

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên (Cõi trần vui đạo, hãy tùy 
duyên) 

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên (Đói cứ ăn no, mệt ngủ liền) 
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch (Báu sẵn trong nhà, thôi 
khỏi kiếm) 

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiên (Vô tâm trước cảnh, hỏi chỉ 
thiền) 

Trần Nhân Tông 

Huệ Chi dịch, TVLT, II, 510 

Thiền đời Trần kế thừa các tư tưởng tôn giáo triết lý các đời 
trước dung hòa đốn ngộ, tiệm ngộ, thiền, tịnh, mật, dùng 
công án cũng như diễn giảng tỏ rõ để truyền đạo. Những lập 
luận trừu tượng để bàn về thân-tâm, sinh-tử, hữu-vô, đại 
thừa-tiểu thừa, bất vô-bất nhị, vô ngã-hữu ngã thường được 
diễn giảng bằng những hình ảnh đầy thơ mộng lấy từ phong 
cảnh, sắc hương của thiên nhiên vô tận, của nước non gấm 
vóc. Các nhà sư Đại Việt dù là vua hay tăng đã là những thi 
nhân tha thiết với đời và với người. Đọc thơ thiền là đi vào 
thế giới tâm linh linh động, tĩnh mịch, cao siêu là đi vào cửa 
Phật. 

Chùa Quỳnh Lâm (19) (xã Hạ Lôi, huyện Đông Triều, Quảng 
Ninh) có tượng Phật lớn được xếp vào hàng một trong bốn 


bảo vật lớn ngày xưa (tứ đại quí), là một trung tâm quan 
trọng của tư tưởng Phật-Đạo-Nho đời Trần. Tương truyền sư 
Không Lộ (Nguyễn Minh Không ?-1119) là người đầu tiên 
đến đây và truyền thuyết cho là người sáng lập chùa nây, 
thuộc thế hệ 9 dòng thiền Vô ngôn thông, trì được phép 
thiền và mật cũng là vị thiền sư được truyền thuyết gắn bó 
với nhiều huyền thoại, phép thần, với văn hóa dân gian. 
Nhưng với sư Pháp Loa tổ thứ hai Trúc Lâm, chùa Quỳnh 
Lâm được dựng thành quốc tự và trở thành một trung tâm 
quan trọng của Phật giáo với lễ hội, với tu viện, với phương 
pháp thuyết giảng qui động cả thân tâm, giác quan trí tuệ 
và nghệ thuật. Nhưng với hội thơ Trần Quang Triều, văn học 
tuy còn đượm màu thiền nhưng đã ra khỏi phần nào thế giới 
tăng sư và đã đi vào quần chúng mặc dù đây chỉ là quần 
chúng thượng lưu đài các quân vương (20). 

Văn học có đến với đại chúng không ? Nhiều nhận xét đã 
viết ra của lịch sử Phật giáo cho thấy đạo Phật đã được 
chuộng như là một quốc giáo dưới triều Lý, đã thu hút nhiều 
quần chúng, đã có nhiều cơ sở trang trại chùa chiền lớn dưới 
hai triều Lý Trần, thì ta có thể tin là giáo lý Phật đã đến với 
quần chúng dù với dạng thức văn chương thượng lưu trí thức 
hay là văn chương bình dân. 

Dẫn lối về nguồn : thơ thiền Lý-Trần trong tâm thức 

Thơ thiền là thơ viết bằng chữ Hán. 

Thơ thiền phần lớn là ngững bài kệ, hoặc là vấn đáp giữa sư 
phụ và môn đệ cốt đưa đến việc khai thông trí tuệ. Nhiều 
bài cũng khô khan nghiêm khắc như những pháp cú, nhưng 
cũng có nhiều bài đẹp như một bài thơ. Nhiều khi những câu 


trả lời còn có dạng công án không trực tiếp liền nghĩa với 
câu hỏi như trong bài Tham đồ hiển quyết (Chỉ rõ bí quyết 
đạo thiền cho môn đệ) của Viên Chiếu (Mai trực, 999-1091) 
(21) về Phật và Thánh. Sư đáp ở hai câu đầu : 

Ly hạ trùng dương cúc (Trùng dương đến cúc vàng dưới dậu) 
Chi đầu thục khí oanh (Xuân ấm về, oanh náo đầu cành) 
(22) 

Huệ Chi - Băng Thanh dịch, TVLT, I, 266-293 

Nói về sự gần gũi của Phật bằng những hình ảnh vô cùng 
linh động, tràn đầy sức sống trong cao điểm của mùa thu 
(trùng dương hay trùng cửu nhầm 9 thánh 9 âm lịch), một 
mùa thường được xem là mùa buồn đi về đìu hiu, chết chóc, 
nhưng lại được sưởi ấm bằng màu vàng của hoa cúc quanh 
quẩn bên thềm. Lại đến lúc xuân về thì bao nhiêu là cảm 
giác của sức sống mạnh mẽ đến với con người một cách tự 
nhiên, không ngại kêu gọi đến lục căn (thân căn và nhĩ căn : 
xuân ấm, oanh náo). Thế cũng là cách đến với Phật Thánh. 
Chúng sinh và Phật Thánh rất gần nhau, hàm chứa trong 
cảnh vật thiên nhiên trong tiếng chim chót vót đầu cành. 
Nhưng tất cả đều đến với những ai biết trầm mình trong 
thiên nhiên, không thành kiến cố chấp, không ray rức, 
không dấy động trong tuần huờn vũ trụ. Chỉ có bao nhiêu từ 
mà giác quan con người trần tục được vận dụng để đưa con 
người về với Phật. Về không phải để tôn thờ, để đề cao pháp 
lý mà về để thấy và hưởng được cái đẹp của cúc vàng, để 
sưởi ấm trong nắng xuân, để quên mệt nhọc phiền não khi 
nghe tiếng oanh thúc dục (hay như trong dị bản khi thấy sắc 
nồng của hoa đào). Thời gian như không còn xa xôi lê thê, 


mà đọng lại trong vận chuyển, không gian ấp ủ thân mật 
khiến con người không cảm thấy bơ vơ. Cái thân mật được 
gợi ra từ những từ rất bình dân của cây cỏ quanh nhà như " 
dưới dậu, đầu cành ". Thời gian, không gian, sân khấu của 
thế giới hiện tượng trong tục đế quấn quyện lấy con người 
đưa thế giới nhân sinh vào bao la bất tận, trong vĩnh cữu 
trường tồn. 

Thiền sư Vạnh Hạnh (?-1018) (23) cũng nói về con đường từ 
bản thể chân ly 

vượt lên những cái phiền não do thế giới hiện tượng gây ra, 
bằng cách khêu gợi trí tưởng tượng. Kiếp người nhanh như 
một chớp điện có rồi không trong khoảnh khắc, mỏng manh 
đầy đe dọa như hạt sương động rung rinh đầu cỏ. Nhưng 
những ai biết nhận thức với cái nhìn bên kia những sắc 
tướng do ngũ uẩn kết cấu thì không những không còn sợ hãi 
mà còn đi đến được trạng thái an nhiên, bất diệt điểm tĩnh 
dửng dưng như các pho tượng Thích Ca. Phút chốc là vô tận. 
Sự xoay vần biến hóa của trời đất (xuân vinh, thu khô) cũng 
như sự thịnh suy trên đời đi theo lẽ tự nhiên của nó, không 
hề hấn gì đến chân lý vĩnh hằng. 

Thân như điện ảnh hữu hoàn voâ (Thân như bóng chớp, có 
rồi không) 

Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô (Cây cối xuân tươi, thu não 
nùng) 

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy (Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ 
hãi) 

Thịnh suy như lộ thảo đầu phoâ (Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương 
đông) 


Ngô Tất Tố dịch trong Văn học đời Lý, 

VHĐL (NXB Mai Lĩnh, Hà Nội, 1942) 

Thiền sư Chân Không (Vương Hải Thiểm 1046-1100) (24), 
thiền phái Nam Phương cũng nhắc đi nhắc lại cái mầu nhiệm 
của chân không làm tươi thắm lại vạn vật khi bão lửa (lực 
lượng to lớn của Phật pháp phá vô minh) đã đốt tàn rụi hết 
những vết u minh chất chứa bên trong. Chân pháp thường 
trụ như núi rừng xanh thẫm. Mây có trắng đến đâu, có tan 
mau nhưng lúc nào cũng chực sẵn để tái hiện đe dọa những 
ai sơ hở chểnh mảng. Sức sống tái hồi mạnh hơn, thơm hơn 
vì đã được lửa làm tinh khiết. 

Kiếp hỏa đỗng nhiên hào mạt tận (Lửa bùng thiêu đến mảy 
tơ,) 

Thanh sơn y cựu bạch vân phi (Ngàn xanh, mây trắng bây 
giờ còn bay) 

Bình nguyên kinh hỏa hậu (Đồng bằng trải lửa thiêu) 

Thực vật các thù phương (Cỏ cây thơm hơn nhiều) 

hoặc dã ngài còn nói về cái bất diệt, cái sức sống vô cùng 
của vạn vật bằng 

cảnh của mùa xuân trong cõi Phật : 

Xuân lai xuân khứ nghi xuân tận (Xuân qua xuân lại ngỡ 
xuân tàn,) 

Hoa lạc hoa khai chỉ thị xuân (Hoa dù rụng nở, vẫn hoàn tiết 
xuân) 

Phạm Tú Châu dịch trong TVLT, I, 303 

Những câu trên nhắc ta nhớ đến bài kệ của thiền sư Mãn 


Giác (Lý Trường 1052-1096) (25) thiền phái Bích Quán thế 
hệ thứ tám làm trước khi tịch diệt. Tư tưởng, lời thơ, giáo lý 
đượm một màu xuân vĩnh cửu, tràn đầy niềm tin vào chân 
không bao la. Chết không cô đơn, không là hết mà cũng 
không phải là sa vào cái vòng lẩn quẩn trầm luân. Cành mai 
là tượng trưng cho cái đẹp, cái tươi của Phật pháp, rất gần 
gũi (trước sân), không bị che lấp đối với người biết tìm 
đường, mặc dù bóng tối (đêm qua). Ngài khuyên mọi ngườ 
đừng lầm lũi chạy theo những việc đời không đáng kể : 

Xuân khứ bách hoa lạc, (Xuân ruổi, trăm hoa rụng,) 

Xuân đáo bách hoa khai. (Xuân tới, trăm hoa cười.) 

Sự trực nhãn tiền quá, (Trước mắt, việc đi mãi,) 

Lão tòng đầu thượng lai. (Trên đầu, già đến rồi.) 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, (Đừng tưởng xuân tàn hoa lạc 
tận) 

Đình tiền tạc dạ nhất chỉ mai. (Đêm qua, sân trước, một 
cành mai) 

Ngô Tất Tố dịch, VHĐL 

Các vấn đề sinh tử thân tâm luôn luôn là nòng cốt của lập 
luận. Nhưng ít khi các vị thiền sư luận bàn một cách trừu 
tượng siêu hình, xa trần tục. Viên Chiếu(26) đã so sánh thân 
xác con người với bức tường đổ nát xiêu vẹo. Mà thân xác 
hay là cả kiếp người cũng thế ! Lúc nào cũng phải đương 
đầu với thử thách, với khổ đau. Thân xác là ngũ uẩn kết hợp 
với những đòi hỏi của nó, với những thích thú hay đau đớn, 
mới thấy đẹp đẽ đó thì lại thối rữa ra đó : 

Thân như tường bích dĩ đồi thì, (Thân như tường vách đã 
lung lay,) 


Cử thế thông thông thục bât bi. (Lật đật người đời, những 
xót thay.) 

Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, (Nếu được"lòng 
không"không tướng sắc,) 

Sắc không ẩn hiện nhậm thôi di. (" Sắc " " không ", ẩn hiện, 
mặc vần xoay.) 

Ngô Tất Tố dịch, VHĐL 

Cái nhìn và lối giảng của thiền sư thật là sâu sắc, đầy chỉ 
tiết hiện thực đập mạnh vào tâm trí con người (bức tường đã 
dãi dầu với mưa nắng nên đến lúc phải đổ nát). Thấy bên 
ngoài là thế, nó gợi lên trước mắt người nhìn (sư là người tu 
Quán Bích) những hành động tác dụng đưa đến trạng thái 
ấy (người ta phí sức sinh hoạt hấp tấp không ngừng để suy 
nghĩ : cử thế thông thông). Phương tiện giải thoát đi đến tự 
do không bị dục vọng ràng buộc ở gần kề, chỉ cần để cho 
tâm không bị dao động, tin vào pháp thân bất diệt thì, cũng 
như ngài đã dạy " mặc vận thịnh suy vô bố úy ". 

Như thế, từ những thí dụ rất cụ thể, gần gũi các thiền sư đã 
đề cập đến những vấn đề siêu hình một cách rất tự nhiên 
không cầu kỳ trừu tượng như sắc, không, tục đế, diệu đế. 
Tác dụng chân không, mô tả, định nghĩa diệu tính chân 
không đều được nói lên đi từ riêng rẽ đến đại đồng. 

Khuông Việt, nhà sư lớn khuông phò đất Việt (Ngô Chân Lưu 
933-1011) (27) chỉ bằng hai câu ngắn gọn nhưng hàm súc, 
đã đông đặc giáo lý và định vị trí bản thể cá nhân trong 
mênh mông vạn vật, qui về cái trọn vẹn của chân không : 
Thủy chung 

Thủy chung vô vật diệu hư không 


Hội đắc chân như thể tự đồng 

Sau trước có gì đầu ! 

Hư không mới nhiệm mầu. 

Chân như bằng hiểu được, 

Tâm thể cũng như nhau. 

Huê Chi dịch thơ, TVLT, I, 210 

Vượt qua được cái nhìn trần tục, chân không không phải là 
trống rỗng mà là nơi " vô vi " không giấy động nhân duyên 
nữa. Ánh sáng diệu huyền luôn luôn dẫn lối những ai không 
đễ cho sắc tướng dục vọng làm lạc hướng, và những ai biết 
vững tâm bảo vệ, nâng niu, trìu mến ý chí quay về bờ giác. 
Đạo Hạnh (Từ Lộ ?-1117) (28) đã định nghĩa quan niệm chân 
không diệu hữu của trung quán luận, với hình ảnh sông nước 
trăng đêm gợi cảm đầy thơ mộng : 

Hữu Không 

Tác hữu trần sa hữu ( Có thì có tự mảy may) 

Vi không nhất thiết không (Không thì cả thế gian nây cũng 
không) 

Hữu không như thủy nguyệt (Vừng trăng vằng vặc in sông) 
Vật trước hữu không không (Chắc chỉ có có, không không 
mơ màng) 

Huyền Quang (1254-1334) dịch thơ (?) TVLT, I, 345 

Từ cá nhân phàm tục mà nhìn với mắt thịt thì cái gì cũng có, 
từ trọng đại cho đến tỉ li như hạt bụi cũng là có. Nhưng đứng 
từ chân tâm, với ánh sáng của diệu lý thì mọi sắc đều 
không, mọi sắc đều chỉ là sự kết hợp của các nguyên tố, 
hiện ra đó rồi lại tan rã trong giây phút. Ấn dụ Phật giáo có 
thể thấy trong câu " hữu không như thủy nguyệt " : sông 


nước là bể khổ, là dòng luân hồi vô tận (nếu cứ nhìn theo 
tục đế), mà ánh trăng là ánh sáng trong đêm tối dẫn đường 
cho người tu qua bên kia bờ giác (đáo bïĩ ngạn). Người dịch 
bài thơ nầy ra nôm phải là một thiền sư nặng tâm hồn thi sĩ, 
dù nếu không phải là Huyền Quang (29), hay là một thi sĩ 
cao độ tu thiền, mới dùng được những từ như " vằng vặc ". 
Nhưng địa vị của con người cá nhân trong tư tưởng nầy có bị 
hòa tan mất không ?, nó có bị loãng mất trong " không 
không vô thủy vô chung " chăng ? Con người nếu có được 
trở về ngôi nhà của cha như người cùng tử trong kinh Pháp 
Hoa có còn giữ được cá tính không ? Để giải đáp những thắc 
mắc triết lý siêu hình ấy các thiền sư cũng dùng nhiều ẩn dụ 
cụ thể lấy từ cảnh trí thiên nhiên để nói lên tính vô nhị của 
các pháp. Từ đó khoảng cách đưa đến lập luận của Âu Đạo 
Huệ ( ?-1173) (30) nói về sắc thân và diệu thể " chẳng hợp 
chẳng phân li ", xác nhận nhục thể trần gian là thực tại 
không còn xa mấy nữa. Ai muốn phân biệt hữu ngã và vô 
ngã thì hảy xem cành hoa tổn tại trong lò lửa (" lô trung hoa 
nhất chỉ "). Hình ảnh hoa trong lửa cũng được Ngộ Ấn (Đàm 
Khí 1020-1088) (31) dùng đến để dặn dò môn đệ lúc sấp 
mất : liên phát lô trung thấp vị can (trong lò sen nở sắc 
thường tươi). 

Từ bên ngoài thực thể vật chất với thơ thiền ta có thể theo 
tư tưởng các sư mà trầm mình vào chân không diệu hữu. Rồi 
từ sự không phân biệt vô ngã bản ngã ta có thể đi đến sự 
xác nhận thân, tâm con người trong cỏi đời nầy, trong kiếp 
sống nầy đều có quan trọng ngang nhau. Chân tâm và nhục 
thể đều là một. Phật tổ là một. Phật và chúng sinh là một. 


Trần gian và thiên đường đều tại nơi tâm. Phật tức tâm. 

Hảy nghe sư Tịnh Không (Ngô Tịnh Không ?-1170) (32), học 
trò của Đạo Huệ đem kinh nghiệm phá vô minh của mình 
truyền giảng cho môn đệ bằng một bức họa hùng tráng lung 
linh vô tận : 

Vấn : Như hà thị Phật ? (Thế nào là Phật ?) 

Sư vân : Nhật nguyệt lệ thiên hàm ức sát, (Nắng tỏa trăng 
soi triệu cõi đời,) 

Thùy tri vần vụ lạc sơn hà. (Ai ngờ sông núi móc mưa rơi) 
Nhật nhật hội chúng (Một buổi họp mặt học trò) 

Băng Thanh dịch, TVLT, I, 479-480 

Nguyễn Trí Bảo (?-1190) (33), học trò Đạo Hụê, còn dùng 
hiện tượng của vũ trụ bao la gợi lên cái quyền lực của Phật 
pháp, xé tan vô minh như gió thần quét sạch mây mù, đem 
lại bầu trời quan đãng như tâm trí của người ngộ đạo: 

Tạ Đạo Huê thiền sư (Cảm tạ thiền sư Đạo Huê) 

Bất nhân phong quyển phù vân tận, (Không nhờ gió cuốn 
sạch mây mù,) 

Tranh kiến thanh thiên vạn lý thu ? (Sao thấy trời xanh muôn 
dậm thu ?) 

Nguyễn Trí Bảo 

Huệ Chi dịch, TVLT, I, 517-518 

Nhưng đã chấp nhận thân tâm hòa vào cát bụi (Phan Trường 
Nguyên 1110-1165, thế hệ 10 Quán Bích : tại quang tại trần, 
thường ly quang trần) (34) thì làm sao tránh khỏi những 


phiền lụy nhổ nhen, những dục vọng tầm thường. Những 
sáng tác của các nhà sư dần dà xoay quanh những vấn đề 
kiên trì giữ gìn cho lòng dạ đừng bám vào bụi đời, đừng vị 
kỷ, và hướng về nếp sống tự nhiên. Từ bình diện lập luận 
triết lý dân dà các bài thơ hướng về việc tìm phương thức 
nhập thế trong tự nhiên, về cách sống không dơ bẩn trầm 
mình vào hài hòa cảnh vật. Ảnh hưởng của Đạo giáo và Nho 
giáo càng lúc càng lộ rõ nét. 

Thơ văn là chứng tích của sự hòa giải đó. Và thiền sư không 
còn chiếm địa vị gần như duy nhất trong sáng tác. Nhiều tác 
gia quan trọng là người đời, hoặc là người lăn lóc trong 
trường đời rồi mới xuất gia. Thơ văn trong thế kỷ XIII còn 
phát triển theo khí thiên đất nước, trong tình yêu tổ quốc, 
trong hy sinh giữ nước trước xâm lược Nguyên-Mông, trong 
tình thương người (Văn Học Việt Nam, 71-138) (35). Nhưng 
các thi sĩ vẫn nặng màu thiền, một lối hành thiền rất gần với 
thực tế. Trần Thái Tông (Trần Cảnh 1225-1277) với Khóa Hư 
Lục, đã nói lại những vấn đề từng được đề cập đến về thân 
tâm, và đã xác định sự hiện hữu của thân xác. Sách còn là 
những bài thuyết pháp tường tận về cách niệm Phật, cách 
khai thông trí tụê. Trần Thái Tông không những đã dung hòa 
những triết lý của Phật giáo mà còn dung hòa Nho-Phật qua 
từ ngữ lấy từ Lão-Trang (chân tể). Nhưng những tác phẩm 
của ngài là những tác phẩm triết lý, dạy đời. Chất thơ rung 
cảm dù có nhưng cũng gây ít dấu ấn nghệ thuật thôi. Đến 
Trần Thánh Tông (1240-1290) thì Nho giáo lại càng đậm nét. 
Sự hiếu thảo, tình huynh đệ, nghĩa quân thần được đề cao. 
Với thi ca của Tuệ Trung thượng sĩ (Trần Tung 1230-1291) 


(36) một người đã từng vào sinh ra tử trên chiến trường, cái 
chết không còn là tuyệt vọng là sợ hãi màthật đúng là " tử 
qui ". Lời thơ trong sáng, tinh thần tự tin được bộc lộ qua bài 
" Thị học " : 

Thị học (Gợi bảo người học đạo) 

Học giả phân phân bất nại hà (Học đạo mênh mang ai có 
hay,) 

Đồ tương linh đích khổ tương ma(Gạch đem mài gạch, nhọc 
nhẳn thay !) 

Báo quân hưu ỷ tha môn boäã (Cửa người anh hãy thôi nương 
dựa,) 

Nhất điểm xuân quang xứ xứ hoa (Một ánh xuân về hoa đó 
đây.) 

Tuệ Trung Thượng sĩ 

Đỗ Văn Hỷ dịch, TVLT, II, 232-233 

Sức mạnh diệu huyền của Phật lực được thể hiện qua những 
hình ảnh thông dụng trong kinh kệ như chỉ cần một ánh 
sáng xuân mà muôn hoa đua nở (nhất điểm). Dung hòa 
thuyết " bất nhị " trong Phật giáo với Nho giáo trên lập 
trường trung dung được xem gần như một thái độ đương 
nhiên. Có lẽ đây làcon đường tự nhiên đi đến thái độ " khế lý 
khế cơ ", tuỳ thời không quá khích cưỡng bách của Phật giáo 
Việt Nam, mà cửa thiền lúc nào cũng rộng mở. Trong bài " 
Ngẫu tác " Thượng sĩ đã cho thấy cái nhìn bằng " ngũ nhãn " 
theo thuật ngữ Phật giáo gòm nhục nhẫn, thiên nhãn, tuệ 
nhãn, pháp nhẫn, Phật nhãn, dù có sáng suốt đến đâu đi 
nữa thì đối với người nhập thế - mà nhập thế cũng là một 
cách tu - vì đời nhiều cát bụi, nhiều tạo tác đối đãi, cũng 


không đầy đũ trọn vẹn để hướng dẫn việc làm. Tùy thời mà 
làm mới đúng cách (Vật bất năng dung : Vào xứ mình trần 
bỏ áo đi ; Phải đâu vô lễ, chỉ tùy nghi...., dịch theo Trúc 
Thiên, TVLT, II, 257). Trọng người như thế thì còn ai dám bảo 
là xuất thế ! Như vậy Nho giáo, và con người trần tục, thế 
giới trần tục đến đây đã được định một ngôi vị quan trọng. 
Từ Phật đến Nho như trong tư tưởng Trần Thái Tông, hay từ 
Nho về Phật như trong con đường hành đạo của Thượng sĩ, 
tựu trung con người từ nhiều bình diện đã được chấp nhận. 
Chữ " nhàn ", và thái độ ẩn dật luyện chân tâm trong thiên 
nhiên cây cỏ rất quen thuộc với các sĩ phu những thế hệ sau 
cũng được Thượng sĩ nói đến, đôi khi còn có Phật Quan Âm 
bác ái vô biên phò trì (bài Thoái cư :.... Chọn chốn thanh u 
gửi gấm mình ;... Đêm mộng Quan Âm vào cỏ rậm ; Dòng 
thu trong vắt, móc long lanh, Đào Phương Đình dịch, TVLT, 
II, 270-271). Nhưng có lẽ bài " Giang hồ tự thích " là bài thơ 
chan chứa nhiều chất thơ, chuyễn tiếp tới lối thơ trữ tình gợi 
cảm của Trần Nhân Tông, Huyền Quang và gần ta hơn nữa là 
những nhà thơ lãng mạng nặng không khí Lão-Trang : 

Giang hồ tự thích (Vui thích giang hồ) 

Tiểu đĩnh trường giang đãng dạng phù, (Sông dài, thuyền 
nhỏ nổi lênh đênh,) 

Du dương trạo bát quá than đầu. (Cất mái chèo qua đoạn 
thác ghềnh.) 

Nhất thanh hà xứ tân lai nhạn (Một tiếng nhạn trời đâu vẳng 
đến,) 

Trắc giác thu phong biến thập châu (Gió thu như đã dậy 
mông mênh) 


Tuệ Trung Thượng sĩ 

Đào Phương Bình dịch, TVLT, II, 244 

Con người - tuy chưa được nói rõ ra nhưng ta cũng đoán 
được sự hiện diện trên chiếc thuyền con - sao nhỏ nhoi thế, 
sao vô định thế (lênh đênh), trên dòng sông định mệnh ! 
Ngày giải thoát còn xa (sông dài). Nhưng sao cũng can đảm, 
tự tin thế, làm chuyện to mà vẫn thản nhiên, không hô hào 
tự trọng (cất mái chèo qua thác ghềnh). Mà khi cứ tưởng là 
vô vọng (mùa thu) thì chỉ cần một tiếng văng vẳng của chân 
tâm (không nhiều lời giảng dạy (nhất thanh) mà chỉ cần khơi 
lại (vãng đến) Phật lực có sẵn trong mọi người (đốn ngộ đại 
thừa) thì Phật lực (gió) sẽ dậy lên vô bờ bến (mông mênh). 
Với thiền sư Huyền Quang (Lý Đạo Tái 1254-1334) (37), thơ 
đã đi sâu vào lòng đạo. Bài " Xuân nhật tức sự " (TVLT, II, 
681), nếu không hẳn là của Huyền Quang thì ít ra cũng cho 
thấy cảm hứng thâm thúy của nhà sư Việt Nam khi đọc thơ 
thiền đời Tống (38). Và cũng cho thấy nhà sư đã rung cảm 
trước nghệ thuật thiêng liêng hóa phút giây ngưng đọng, 
tinh túy của cái đẹp cái sống trong Phật giáo thiền. Thơ 
Huyền Quang còn đưa người đọc vào thế giới tâm linh thân 
mật, đẹp đẽ. Đâu là thơ đâu là đạo ? Cả hai hòa huyện, trầm 
mình vào thiên nhiên trong lành, dù cuộc đời hay thân thế 
có ra sao đi nữa. Nhạy cảm cái đẹp là cảm được tâm linh, 
bao nhiêu ô uế cuộc đời trần tục nhỏ nhen đều xóa đi trong 
giây phút tình thơ rung động. Những bài như " Phiếm chu ", 
" Đề Động Hiên đàn việt giả sơn ", " Quá Vạn Kiếp " " Tảo 
thu " là những bài rất thanh tao tình tứ, phi thời gian. 

Tảo thu (Thu sớm) 


Dạ khí phán lương nhập họa bình, (Hơi mát đêm thâu lọt tới 
mành,) 

Tiêu tiêu đình thụ báo thu thanh. (Cây sân xào xạc, báo thu 
thanh.) 

Trúc đường vong thích hương sơ tận, (Bên lều quên bằng 
hương vừa tắt,) 

Nhất nhất tùng chi võng nguyệt minh. (Lưới bủa vâng trăng, 
khóm mấy cành.) 

Huyền Quang 

Nguyễn Đổng Chỉ dịch, TVLT, II, 699 

Trong thời Trần Nhân Tông (Trần Khâm 1258-1308, Giác 
Hoàng Điều Ngự, Hương Vân Đại Đầu Đà, Trúc Lâm Đại Đầu 
Đà) (39) tinh thần dân tộc sôi động trong nhiều lãnh vực Và 
trong lãnh vực văn hóa câu chuyện Hàn (Nguyễn) Thuyên 
làm thơ nôm thả sông đuổi cá sấu năm 1282 là thời điểm 
mốc trên con đường xây dựng văn hóa dân tộc. Thơ nhập 
thế của ngài cũng đề cao tinh thân nây (Xuân nhật yết 
Chiêu Lăng). Tình thương người cũng như những nét u hoài 
trước cảnh cô đơn hiu quạnh đổi thay của cuộc đời trần tục 
phát hiện qua nhiều bài thơ (Khuê óan ; Vũ lâm thu vãn...). 
Nhưng cái u buồn của nhà thơ không đưa người vào yếm thế 
mà trái lại gợi cho ta cảm giác tịch mịch thâm trầm của 
người tịnh thiền, không cô đơn như tình thường mà yên tỉnh 
bất biến như các pho tượng Như Lai. Cảm thông nhau không 
cần tiếng nói. Hòa mình trong diệu lý chân như, người như 
ta, ta như người. Thơ của ngài dùng nhiều hình ảnh bóng 
trăng trong dòng nước, bóng mây trên thềm, hay bóng thềm 
trên sân lòng bóng mây trôi ( ?), nửa thực nửa hư, làng mạc 


ẩn hiện trong khói sương. Thơ không lời, như tranh không 
nét, nhưng lại chan chứa tình, lý, người vật, tựa hồ như bức 
tranh thứ tám của bộ " Thập Ngưu đồ " (nhân ngưu câu 
vong). Và không gian cũng như thời gian không cần thiết 
nữa. Cá nhân cũng hòa trong đại đồng, cái ta và cái tôi 
không cần phân biệt nữa vì không còn đối đãi, thiệt hơn : 
Xuân cảnh (Cảnh xuân) 

Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì, (Chim nhẩn nha kêu, liễu 
trổ dày,) 

Họa đường thiềm ảnh mộ vân phi (Thềm hoa chiều rợp bóng 
mây bay.) 

Khách lai bất vấn nhân gian sự, (Khách vào chẳng hỏi 
chuyện nhân thế,) 

Cộng ÿ lan can khán thúy vi (Cùng tựa lan can nhìn núi mây) 
Trần Nhân Tông 

Huệ Chi dịch, TVLT, II, 460 

Đạo lan tỏa vào đời, lan tràn trong vũ trụ. Đạo không cần 
danh xưng, không cần phân định. Giải thoát hay trầm luân, 
vĩnh hằng hay nhất thời, diệu đế hay tục đế không ai hô hào 
cho ai cả. Mỗi người đều tự do chọn lựa lấy. Chọn cái vĩnh 
hằng trong thực thể tiêu tàn, tan rữa, chết chóc, không 
tránh né được của mọi kiếp sống. Cái cô đơn là thế, cô đơn 
siêu hình nhưng lại thật rai rức con tim. Và đó cũng là cái giá 
phải trả cho tự do, tự do lựa chọn lọc lừa. 

Nhưng Phật không quên chúng sinh và ánh sáng diệu 
huyền, từ bi vô lượng như ánh trăng muôn thủơ, như dư âm 
của tiếng chuông chùa từ ngàn xưa còn vọng lại, chờ đón 
đứa con cùng tử để dẫn đường về ngôi nhà xưa của cha : 


Đường về chân tâm tuy có hẹp 

Nhà cũ có tróng không ? 

Nhưng 

Lối đi hằng vẫn được sáng soi 

Cho 

Những ai vững chí hướng, kiên trì, 
Cùng vạn vật hòa đồng trong bất diệt 
Quách Thanh Tâm 

Rambouillet, 28 tháng 11 năm 1999 
Tâm Không 

Thân như tường bích dĩ đồi thì, 

Cử thế thông thông thục bất bi. 

Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, 
Sắc không ẩn hiện nhậm thôi di 

Thế hệ 7 dòng thiền Bích Quán 

Thân như tường vách đã lung lay, 

Lật đật người đời, những xót thay. 

Nếu được " lòng không " không tướng sắc, 
" Sắc " " không ", ẩn hiện, mặc vần xoay. 
Ngô Tât Tố dịch 

Thơ văn đời Lý, Mai Lĩnh, Hà Nội, 1942 
Thủy Chung 

Thủy chung vô vật diệu hư không, 

Hội đắc chân như thể tự đồng 

Khuông Việt (Ngô Chân Lưu 933-1011) 
thế hệ 4 Quán Bích 


Sau trước có gì đâu ! 

Hư không mới nhiệm mầu. 
Chân như, bằng hiểu được, 
Tâm thể, cũng như nhau. 
Huệ Chi dịch thơ, 

Thơ Văn Lý-Trần, I, 210 


Đâu là đầu, đâu là cuối ? 

Nhà cũ có trống không ? 

Nhưng : 

Đường về chân tâm tuy có hẹp, 

Lối đi hằng vẫn được sáng soi, 

Cho những ai vững chí, hướng về nguồn 
Cùng vạn vật hoà đồng trong bất diệt. 
Hữu Không 

Tác hữu trần sa hữu 

Vi không nhất thiết không 

Hữu, không như thủy nguyệt 

Vật trước hữu không không 

Từ Lộ (Đạo Hạnh ?-1117) 

thế hệ 12 Nam Phương 

Có thì có tự mảy may, 

Không thì cả thế gian nầy cũng không. 
Vừng trăng vằng vặc trên sông, 

Chắc chỉ có có, không không mơ màng. 
Huyền Quang dịch (?) 

TVLT, l, 345 

Tạ Đạo Huệ thiền sư 


Bất nhân phong quyển phù vân tận 

Tranh kiến thanh thiên vạn lý thu ? 

Nguyễn Trí Bảo ( ?-1190) 

thế hệ 10 Quán Bích 

Không nhờ gió cuốn sạch mây mù 

Sao thấy trời xanh muôn dậm thu ? 

Huệ Chi dịch 

TVLT, I, 518 

(1) Định nghĩa theo từ điển Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ hiệu 
đính : Việt Nam Tự-điển, Khai Trí, 1970, 2 quyển : Văn học : 
sự học hỏi về chữ nghĩa ; sự nghiên cứu về văn chương học 
thuật (Lê Ngọc Trụ, II, 1750). Văn minh : ánh sáng của văn 
hóa, tức cách ăn ở, xử sự của loài người nhờ học thức sâu xa 
mà tiếng tới chỗ cao đẹp (LNT, ¡d) ; Văn hóa : Văn học và 
giáo hóa tức sự học hỏi, dạy dỗ bằng chữ nghĩa văn chương 
; mọi cần dùng về đời sống có tổ chức của một dân tộc (LNT, 
1749) ; Văn chương : bài văn viết có mạch lạc, quy củ (LNT, 
1749). Trong bài viết nầy "Văn học " lấy theo nghĩa dung 
hòa bao gồm sáng tác văn chương và nghiên cứu sáng tác 
(2) Lê Trí Viễn : Đặc trưng Văn học trung đại Việt Nam, Nhà 
xuất bản khoa học xã hội, Hà Nội 1996 

(3) Nguyễn Tài Cẩn-N.V. Stankevitch : Chữ nôm, một thành 
tựu của thời đại Lý - Trần, trong Tìm hiểu xã hội Việt Nam 
thời Lý-Trần,Viện sử học Hà Nội, nhiều tác giả,198, tr. 476- 
516 

(4) Lương Như Hộc cải tiến nghề in vào giữa thế kỷ XV 

(5) Các nhận xét nây viết theo Văn Tấn-Nguyễn Hồng 


Phong-Nguyễn Đổng Chỉ : Lịch sử văn học Việt Nam, Q. II, từ 
thế kỷ X đến thế kỷ XVII, tài liệu sao lại ronéo, dành riêng 
cho ban Văn học trường Đại Học Sư Phạm Saigon, trước 
1975 

(6) Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam, Viện Văn học : Thơ 
văn Lý-Trần, HàNội, I (1977) ; II : thượng (1989) và hạ 
(1988). Sách có nói nhiều đến các khó khăn nghiên cứu, các 
mất mát, có so sánh các dị bản 

(7) Thiền Uyển Tập Anh (TUTA, Anh Tú Vườn Thiền) do Ngô 
Đức Thọ-Nguyễn Thúy Nga dịch và chú thích, Ngô Đức Thọ 
giới thiệu, Viện Nghiên Cứu Phật Học, NXB Văn Học, Hà Nội 
1999. TUTA là một cuốn sách cổ đựơc Thông Biện Thiền sư ( 
?-1134) khởi thảo đến đn Không Thiền Sư ( ?- ?, nhưng ta có 
thể định thời điểm tịch của sư vào 1228-1230, vì sư là đệ tử 
của Thần Nghi còn sống đến đầu đời Trân) là người biên 
soan cuối cùng. Sách làm ra để ghi chép thế thứ các dòng 
phái Thiền Tông Việt Nam trong khoảng bẩy thế kỷ, từ cuối 
thế kỷ thứ VI đến thế kỷ thứ XIII. Bản dịch theo nguyên bản 
chữ Hán Trùng san Thiền Uyển Thập Anh khắc in năm Vĩnh 
Thịnh thứ 11 (1715). Tuy nhiên TUTA vì là sách chép tiểu sử 
với mục đích ca ngợi, nên có nhiều truyền thuyết huyền 
hoặc khó tin (Không Lộ, Giác Hải, Đạo Hạnh...) 

(8) Đây không phải là một sự kiện riêng rễ cho Việt Nam. Tại 
Nhật cũng còn lại nhiều bài thơ thiền trong nhóm Ngũ Sơn, 
viết bằng chữ Hán. Xem Alain-Louis Colas (traduction et 
commentaire) : Poèmes du zen des cinq montagnes, Collège 
de France, Bibliothèque de I Institut des Hautes Etudes 
japonaises, Maisonneuve&Larose, Paris, 1991 


(9) Trần Văn Giáp : Le bouddhisme en Annam des origines 
au Xilllè siècle, BEFEO XXXII 1932 ; Nguyễn Lang : Việt Nam 
Phật giáo sử luận, Saigon Lá Bối 1973 ; Lá Bối Paris 1977 ; 
Văn Học Hà Nội 1992, các trang dẫn trong bài viết nầy lấy từ 
văn bản Hà Nội, 3 tập. Muốn có thêm nhiều thư mục về tôn 
giáo và văn học, xem thêm Quach Thanh Tâm-Philip Langlet 
Références bibliographiques : histoire ancienne du 
Vietnam, Sudestasie diffusion, 17 rue Cardinal Lemoine, 
75005 Paris, 5è ébauche, septembre 1999. Lê Manh Phát : 
Phật giáo truyền vào nước ta lúc nào, Tập san Tư Tưởng, các 
số tháng 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1973 
(10) Về thời điểm nầy, xem Viện triết học : Lịch sử Phật giáo 
Việt Nam Nguyễn Tài Thư chủ Biên, các tác giả : Minh Chi, Lý 
Kim Thoa, Hà Thúc Minh, Hà Văn Tấn, Nguyễn Tài Thư Hà 
Nội 1988, 98-99 
(11) Pháp Vân tự là một chùa cổ xã Khương tự, huyện Siêu 
loại, nay là xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà 
Bắc, tên nôm là Chùa Dâu. Tên đầu tiên là Thiền Định, sau 
gọi là Pháp Vân, còn được gọi là chùa Diên Ứng. Chùa có từ 
thế kỷ II đầu III lúc Sĩ Nhiếp làm thái thú Giao Chỉ (187-226). 
Chùa còn là nơi mà truyền thuyết đã chọn làm không gian 
của sự tích Man Nương và sư Tây Trúc A Đà La Vân. 
Vinitarucci đã chọn chùa nầy làm nơi hoằng pháp và tương 
truyền đồng thời còn có một vị sư người Việt là sư Quán 
Duyên cùng tu tại đây. Vinitarucci dã chọn Pháp Hiền làm đệ 
tử, sáng lập dòng thiền đầu tiên trên đất Việt. Đầu thế kỷ 
XIV chùa đổ nát, vua Trần Anh Tông, năm 1313 giao phó 
công việc trùng tu cho Mạc Đỉnh Chi. Các lần trùng tu quan 


trọng sau hoặc đúc chuông được làm vào những năm 1675, 
1727, 1793 

(12) Đoàn Trung Còn : Phật học từ điển, 3 Q., Saigon, 1967, 
Q. II, 208-209 

(13) Thiền định hay tĩnh lự là làm cho tĩnh cái tâm bị giao 
động hằng ngày. Trước khi Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma) vào 
Trung Hoa lập đạo, đã có những phép tiểu thừa thiền quán 
lưu hành đời Hậu Hán, đại thừa thiền quán đời Đông Tấn. 
Bồ-đề-đạt-ma, tổ đời thứ 28 Ấn Độ, tới Quảng Đông năm 520 
làm sơ tổ Đông Độ truyền bá tư tưởng chủ trương " trực chỉ 
nhân tâm kiến tính thành Phật " (tối thượng thiền, Như lai 
thiền, Như lai thanh tịnh thiền). Thời bấy giờ ở Trung hoa ít 
người tu hiểu theo vô vi, nên ngài vào núi Tung, trụ tại chùa 
Thiếu Lâm, tu thiền định 9 năm mất năm 529. Ngài đem 
kinh Lăng Già truyền cho Huệ Khaô (tổ thứ 2). Huệ Khả 
truyền cho Tăng Xán (3), Tăng Xán truyền cho Đạo Tín (4), 
Đạo Tín truyền cho Hoằng Nhẫn : 602-675 (5), Hoằng Nhẫn 
truyền cho Thần Tuù. Đến đây, thì dòng thiền Trung Hoa chia 
làm hai tông : Bắc tông do Thần Tú (606-706) với quan niệm 
tiệm ngộ hoằng truyền, và Nam tông do Huệ Năng : 638- 
713 (được xem là tổ thứ 6 và sơ tổ của Nam thiền) với quan 
niệm đốn ngộ hoằng truyền. Hai vị nây đãtruyền bá và hoàn 
thành giáo lý thiền dưới đời Đường. Nam thiền sau lần lượt 
chia thành 5 tông Lâm tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, 
Pháp Nhãn. Rồi Lâm Tế lại chia thành Hoàng Long và Dương 
Kỳ. Toàn thể các tông phái nây được Phật giáo sử gọi là " 
Ngũ gia thất tôn ". Lâm Tế và Tào Động được hoằng truyền 
rộng rãi vào Việt Nam. Ngài Bách Trượng thuộc hệ thống 


Nam Nhạc (Nam Nhạc Hoài Nhượng, Nam Nhạc là tên núi 
nơi hành thiền, Hoài Nhượng: 677-744 là pháp danh). Lục tổ 
Huệ Năng (638-713) có rất nhiều môn đệ trong số đó Mã Tổ 
Đạo Nhất (709-788) là một. Ngài đã truyền đạo tại Giang 
Tây. Bách Trượng (Hoài Hải : 720-814) là đệ tử của Mã Tổ có 
soạn bộ Bách Trượng Thanh Quy để quy định pháp chế thiền 
viện. Sau Bách Trượng thì hệ thống Nam Nhạc chia ra làm 
hai phái : Nghĩa Huyền ( ?-867) trụ trì tại viện Lâm Tế, Chấn 
Châu (Hà Bắc) sáng lập Lâm Tế Tôn ; Linh Hựu (771-853) 
hành đạo ở núi Quy Sơn, Đàm Châu (Hồ Nam) và đệ tử là 
Tuệ Tịch ở núi Ngưỡng Sơn Viên Châu (Giang Tây) sáng lập 
ra Quy Ngưỡng tôn. Tào Động tôn, mà trung tâm hành 
truyền ban đầu nằm trong cương giới vùng Giang Tây do 
ngài Bản Tịch (840-901) ở Tào Sơn sáng lập thuộc hệ thống 
Thanh Nguyên (Thanh Nguyên Hành Tư ( ?-740, Thanh 
Nguyên là tên núi Hành Tư là pháp hiệu), môn đệ của lục tổ 
Huệ Năng cũng như Nam Nhạc Hoài Nhượng (theo HT. Thích 
Thanh Kiểm : Lịch sử Phật giáo Trung Quốc, TP Hồ Chí Minh, 
1991) 

(14) Viện nghiên cứu Hán Nôm : Di tích lịch sử văn hóa Việt 
Nam, NXB khoa học xã hội, Hà Nội 1991. Các chỉ tiết về các 
chùa viết theo tài liệu nây 

(15) Chùa Kiến Sơ là một chùa cổ tọa lạc tại hương Phù 
Đổng, huyện Tiên Du phủ Từ Sơn, Kinh Bắc nay là xã Phù 
Đổng huyện Gia Lâm, Hà Nội, do thiền sư Cảm Thành ( ? 
-860) dựng khỏang trước 820. Cảm Thành trước tu tại chùa 
Phật Tích (núi Tiên Du) được một người giàu mời về đây hiến 
đất lập chùa. Khi Vô Ngôn Thông đến Bắc Việt, Cảm Thành 


lúc bấy giờ có pháp danh là Lập Đức biết là ngưới cao đạo, 
tôn làm thầy và thỉnh ngài về hoằng pháp tại chùa Kiến Sơ. 
Từ đấy đến thiền sư Thiện Hội ( mất năm 900), Đa Bảo (thế 
hệ 6) chùa là tổ đình hoằng pháp của thiền phái nầy 

(16) tổng trì tam ma địa : daranisamadhi là dùng tam muội 
(tam ma địa : samadhi, một phép thiền định bực cao để nắm 
giữ và duy trì (tổng trì) hầu ngăn ác pháp và giữ thiện pháp. 
Đà-la-ni (dhãrani) là tổng trì, là thần chú, mật ngữ linh 
nghiệm có nhiều quyền lực. Đại bi tâm đà la ni là một thần 
chú được coi trọng vào thế kỷ X, XI. Đến nay có độ 20 cột 
kinh ở Hoa Lư, gần sông Hoàng Long bằng đá. Trên cột đều 
có khắc bài thần chú Phật đỉnh tôn thắng đà la ni, có thể trừ 
được mọi khổ não sinh tử, mọi nghiệp chướng, mọi khổ hình 
địa ngục (xem thêm Lịch sử Phật giáo Việt Nam, 134-143) 
(17) Nếu ở Trung Quốc " tam giáo đồng nguyên " được xác 
nhận bằng tư liệu lịch sử đời Ngô (229-280), thì ở Đại Việt, 
thấy nói đến " con em tam giáo " vào năm 1196 (theo Việt 
sử lược ; Đại Việt sử ký toàn thư ; Cương Mục). Hơn nửa triều 
Lý dựng nước từ đầu thế kỷ XI, nhu câu nhân sự quản lý 
hành chánh càng lúc càng mạnh qua sự tuyển chọn bằng thi 
cử. Các vị vua Lý cũng muốn thiết lập một phái thiền mới 
(theo Trần Văn Giáp). Các vị thiền sư trong phái Vân Môn, 
Tuyết Đậu đều chủ trương dung hòa Phật giáo và Nho giáo. 
Khuynh hướng tổng hợp Nho, Đạo, Phật nầy rất thịnh hành 
vào thời Bắc Tống (960-1126). Mà Thảo Đường là môn đệ 
của phái thiền nầy 

(18) theo Nguyễn Hiền Đức : Lịch sử Phật giáo đàng trong, 
NXBTP Hồ Chí Minh, 1995 


(19) Chùa ở trong núi Quỳnh Lâm, xã Hạ Lôi, huyện Đông 
Triều (Quảng Ninh), một trong ba trung tâm Phật giáo lớn 
của dòng Trúc Lâm đời Trần, với chùa Vân Yên (hay chùa Hoa 
Yên, Yên Tử) và chùa Báo Ân (ở Siêu Loại). Truyền thuyết cho 
là chùa được cất thời Lý và có một tượng Phật to, một trong 
bốn vật báo nước Dại Việt (Nam thiên tứ khí). Vì không được 
tư liệu sử xác đáng, nên Lê Quí Đôn, Phan Huy Chú và 
Trương Quốc Dụng đều cho là chùa được Trần Anh Tông 
(1293-1314) cất đễ sư Pháp Loa giảng đạo, có Quỳnh Lâm 
viện và am Bích Động nơi sư Pháp Loa tiếp tăng hữu và đọc 
sách. Chùa có cơ sở sản xuất lúa quan trọng do phật tử cúng 
dường (1000 mẫu, 1000 tá điền). Chùa bị quân Minh phá 
hủy, đầu thời Lê mới dựng lại. Trịnh Giang cấp tiền và mộ 
dân của nhiều huyện lân cận trùng tu (1728-1732 ; 1735- 
1746), trang trí thật đẹp. Thời Thiệu Trị (1840-1847) chùa bị 
phá đốt nhiều bộ phận chính 

(20) Theo bài báo cáo chưa in của Nguyễn Huệ Chi về chùa 
Quỳnh Lâm tại hội thảo quốc tế Viêt học 7/1998 Hà Nội. Trần 
Quang Triều 1286-1325, Tức Mặc, Nam Định, con cả Trần 
Quốc Tảng, cháu nội Trần Quốc Tuấn, anh vợ vua Trần Anh 
Tông, chồng công chúa Thượng Trân. Đã từng ra gánh vác 
việc nước, nhưng chuộng an nhàn ở ẩn. Lập thi xã Bích Động 
xướng họa với Nguyễn Trung Ngạn, Nguyên Ức, Nguyễn 
Sưởng. Thơ ông giàu tình cảm, tỉnh tế, phóng khoáng, tài 
hoa, thanh thoát. 

(21) Viên Chiếu : cháu hoàng hậu Linh Cảm (mẹ Lý Thánh 
Tông), theo học thiền sư Lã Định Hương trong núi, lĩnh hội 
nhanh chóng và thông sâu Phật pháp. Có về kinh đô thuyết 


pháp, học trò theo học rất đông. Sư có nhiều tâm hồn thi sĩ 
và thường dùng thơ để giảng đạo. Thuộc thế hệ thứ 7 dòng 
thiền Vô Ngôn Thông 

(22) Xem tranh luận về chữ Oanh và Anh, TV LT, 290 

(23) Nguyễn Vạn Hạnh ( ?-1018) người phủ Thiên Đức, thuộc 
Hà Bắc, rất say mê đạo Phật. Tu tại chùa Lục Tổ (Hà Bắc) 
thuộc thế hệ 12 dòng thiền Nam Phương (Vitinarucci). Có ra 
làm quan và có tham dự vào việc Lê Đại Hành chống ngoại 
xâm. Ông là người tìch cực giúp nhà Lý dựng nghiệp, không 
ngần ngại kêu gọi đến tiên đoán, huyền hoặc để cho dân tin. 
Được Lý Thái Tổ (1010-1028) phong làm Quốc sư 

(24) Chân Không, người hương Phù Đổng, huyện Tiên Du, Hà 
Bắc. Rất hiếu học và đã đi khấp chùa chiền trong nước, tu 
Phật thế hệ 16 Nam Phương. Nghiên cứu đạo Phật trong 
nhiều năm được vua Lý Nhân Tông mời giảng kinh Pháp Hoa. 
Được người quyền lực đương thời trọng vọng 

(25) Sư Mãn Giác là người thông hiểu Nho và Phật thuộc gia 
đình trí thức quan liêu. Được Lý Nhân Tông tuyển vào cung. 
Xuất gia đi tu và đi nhiều nơi tìm bạn và dạy học, có nhiều 
học trò. Được vua xây chùa gần cung để tu và phong Nhập 
nội đạo tràng. Hiệu Mãn Giác được vua phong sau khi mất 
(26) Sư Viên Chiếu : xem trên, chú thích 21 

(27) Sư Khuông Việt thuộc thế hệ 4 dòng thiền Bích Quán, 
lúc nhỏ học Nho sau theo học Phật với sư Vân Phong tại 
chùa Khai Quốc. Rất được Đinh Tiên Hoàng mộ và đã tham 
gia việc triều chính. Cùng sư Đổ Pháp Thuận tiếp sứ giả 
Tống. 

(28) Sư Đạo Hạnh thuộc thế hệ 12 Nam Phương. Nhưng 


phép tu có nhiều nét gần với Mật tông. Tu tại chùa Thiên 
Phúc (chùa Thầy), trên núi Phật Tích (Sài Sơn) huyện Quốc 
Oai, Hà Tây. Nhân vật thiền sư liên quan đến nhiều truyền 
thuyết cũng như hai vị sư khác bạn của ngài là Giác Hải và 
Minh Không. Cã ba đã có lần tìm đường sang...n Độ học đạo 
(29) theo TVLT, lời thơ quá lưu loát và bóng bẩy nên khó ra 
vào thời điểm nầy nếu lấy thơ nôm Nguyễn Trãi vào đầu thế 
kỷ XV làm mốc 

(30) Âu Đạo Huê ( ?-1173), người đất Như Nguyệt, thế hệ 9 
Quán Bích, tu tại chùa Quang Minh, núi Thiên Phúc, huyện 
Tiên Du. Tỉnh thông giáo lý Phật và trì phép " tam quán " 
(không quán : mọi pháp vốn không ; giả quán : vạn vật chư 
pháp vô thường đều là giả ; trung quán : không phải không, 
không phải giả) và " tam muội ". Có mở trường dạy đạo tại 
chùa Báo Thiên học trò đông hơn 1000 người 

(31) Ngộ Ấn, thông Nho học và giỏi chữ Phạn. 19 tuổi sang 
tu Phật. Thuộc thế hệ 8 Bích Quán. Trước tu ở nhiều nơi sau 
về tu trong chùa Ninh Sơn, thuộc phủ Ứng Thiên (Nam 
Kinh), kinh thành Thăng Long. Chỉ còn để lại một bài thơ 
(32) Ngô Tịnh Không ( ?-1170) người gốc Phúc Kiến, Trung 
Hoa, sang Đại Việt lúc 30 tuổi, tu tại chùa Khai Quốc, trước 
theo phương pháp khổ hạnh, sau theo học Đạo Huệ ở núi 
Tiên Du 

(33) Nguyễn Trí Bảo, người Từ Liêm. Cậu của Tô Hiến Thành. 
Theo Phật lúc còn trẻ, lúc đầu tu khổ hạnh, nhưng không 
hiểu được giáo lý thiền học. Sau nhờ thầy khai thông giỏi 
tranh luận. Thuộc thế hệ 10 Quán Bích 

(34) Người họ Phan, thuộc dân tộc ít người Nam Trung Quốc, 


sang sinh sống nước ta, lấy quê là hương Trường Nguyên, 
huyện Tiên Du để gọi. Tu Phật từ nhỏ. Thưộc thế hệ 10 Quán 
Bích. Rất chân chính, trốn không nhận lời mời của Lý Anh 
Tông về kinh 

(35)Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân, Mai Cao Chương : Văn học 
Việt Nam (thế kỷ X - nửa đầu thế kỷ XVIII), Hà Nội, NXB Giáo 
Dục, (tái bản lần thứ hai) 1997 

(36) Trần Tung (Tuệ Trung thượng sĩ 1230-1291) con Trần 
Liễu, anh ruột Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, anh vợ vua 
Trần Thánh Tông. Ông đã tham gia kháng chiến chống 
Nguyên Mông (1257-58 ; 1285 ; 1287-88). Ông cũng là học 
trò của thiền sư Tiêu Dao, nhưng không bao giờ xuất gia. 
Hành đạo của ông rất phóng khoáng, không bám vào sách 
vở hay khái niệm có trước. Được Trần Thánh Tông tôn làm sư 
huynh, và Trần Nhân Tông tôn làm thầy. 

(37) Sư Huyền Quang người Hà Bắc, có khiếu văn chương 
ngay từ lúc nhỏ, đỗ đầu khoa thi hội năm 21 tuổi. Ra làm 
quan được ít lâu thì xin từ chức đi tu. Được Trần nhân Tông 
quí mến, giao cho Pháp Loa thụ đạo. Tổ thứ ba dòng thiền 
Trúc Lâm. Huyền Quang vừa là nhà tu lại vừa là một nhà thơ 
hay " ý tinh tế cao siêu, lời bay bướm phóng khoáng " (theo 
Lê Quí Đôn, Phan Huy Chú) 

(38) như trong hai câu của bài " Xuân nhật tức sự : Tức cảnh 
ngày xuân " thường được gán cho Huyền Quang, nhưng thật 
ra, là một bài thơ của một người Trung Hoa đời Tống. Theo 
Lê Mạnh Thát (Văn Học, số 1, 1984 đăng lại trong Giác Ngộ 
Xuân 2000, số 46, PL 2543, TP. HCM, 16-9) bài nầy do thiền 
sư Áo Đường Trung Nhân ( ?-1203), người Lạc Dương Trung 


Quốc, sáng tác. Bài nây được chép lại trong " Thiền tông 
tụng cổ liên châu thông tập " của Nam Tẩu Sực hoàn thành 
giữa những năm 1295-1418 và đã được lưu hành khá rộng 
từ thơì Huyền Quang và đã có một dị bản 

Khả liên vô hạn thương xuân ý, (Bao nỗi thương xuân, 
thương biết mấy,) 

Tận tại đình châm bất ngữ thì. (Là khi không nói, chợt dừng 
thêu) 

Huệ chi dịch, TVLT, II, 683 

(39) Trần Nhân Tông là một trong các vì vua anh hùng của 
sử Việt. Làm vua từ 127-1284 (Thiệu Bảo) và 1285-1293 
(Trùng Hưng). Lúc nhỏ có nhiều tên như Khâm, Phật Kim, 
Nhật Tôn. Được biết nhiều qua các chiến công thắng quân 
Nguyên (1285, 1288). Cũng được biết qua hai hội nghị Bình 
than và Diên Hồng để tìm mưu chống giặc. Được nổi tiếng là 
vua khoan hòa và nhân ái. Trần nhân Tông lại còn là người 
sáng lập dòng thiền Trúc Lâm, là một nhà thơ lớn, có tinh 
thần tự trị, thương người. Ông nhường ngôi cho con vào năm 
1293 và đi sâu vào Phật học, từ 1298, đi thuyết pháp khấp 
đó đây, rồi về tu tại núi Yên Tử. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Chim viêt 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 30 tháng 12 năm 2004 


